Vũ Đình Liên —- Wikipedia tiếng Việt https://vI.wikipedia.org/wIk1/V%CS5%A9_ %C4%90%C3%ACnh L... 


\WIKIPEDLA 


Bách khoa toàn thư mở 


Vũ Đình Liên 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Vũ Đình Liên (12 tháng 11 năm 1913 — 18 tháng 1 năm 1996), là một trong những nhà thơ lớp 
đầu tiên của phong trào Thơ mới, nhà giáo nhân dân Việt Nam. Thơ ông thường mang nặng lòng 
thương người và niềm hoài cổ. Bài thơ Ông Đồ của ông được một nhà phê bình văn học xem là 
một trong mười bài thơ tiêu biểu cho phong trào Thơ Mới. 


Ngoài sáng tác thơ, ông còn nghiên cứu, dịch thuật, giảng dạy văn học. 
Tiêu sử 


Vũ Đình Liên sinh tại Hà Nội, nhưng quê gốc ở thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng, huyện Bình 
Giang, tỉnh Hải Dương. 


Ông đỗ tú tài năm 1932, từng dạy học ở các trường: Trường tư thục Thăng Long, Trường Gia 
Long, Trường nữ sinh Hoài Đức đề kiếm sống. Ông học thêm trường Luật đỗ băng cử nhân, về 
sau vào làm công chức ở Nha Thương chính (còn gọi là sở Đoan) Hà Nội. 


Năm 1936, ông được biết đến với bài thơ "Ông đò" đăng trên báo Tỉnh Hoa 

Sau Cách mạng tháng Tám, ông tham gia giảng dạy nhiều năm và từng là chủ nhiệm khoa tiếng 
Pháp của Đại học Quốc gia Hà Nội [HÌ'Vũ Đình Liên còn là một trong những nhà thơ lớp đầu tiên 
của phong trào Thơ mới. 


Ngoài thơ ông còn hoạt động trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học và dịch thuật. Ông là hội 
viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam 


Tác phẩm 
= Một số bài thơ: Ông đồ, Lòng ta là những hàng thành quách cũ, Luỹ tre xanh, Người đàn bà 
điên ga Lưu xá... 
„ Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam (cùng Nhóm Lê Quý Đôn — 1957) lÌ 
= Nguyễn Đình Chiểu (1957) 
=m Thơ Baudelaire (dịch — 1995) 


Nhận xét 


Mặc dù được biết đến trong phong trào Thơ mới nhưng Vũ Đình Liên chưa xuất bản một tập thơ 
nào. Đầu năm 1941, trong một bức thư gửi Hoài Thanh, lúc Hoài Thanh làm cuốn Thỉ nhân Việt 
Nam, Vũ Đình Liên viết "Tôi bao giờ cũng có cái cảm tưởng là không đạt được ý thơ của mình. 
Cũng vì không tin thơ tôi có chút giá trị gì nên đã lâu tôi không làm thơ nữa”. Hoài Thanh nhận 
xét Vũ Đình Liên hạ mình quá đáng, nhưng ông cũng hiểu nỗi đau của Vũ Đình Liên 3l. Những 


1of3 12/25/2022. 12:41 PM 


Vũ Đình Liên —- Wikipedia tiếng Việt 


2 of3 


bài thơ hiếm hoi được biết đến của ông đều mang nặng nỗi niềm hoài cố, về luỹ tre xưa, về thành 
quách cũ và "những người muôn năm cũ”. Hoài niệm của ông cũng là nôi niêm của nhiêu người 
và bức tranh băng thơ vê Ông Đó vần sẽ còn tôn tại với thời gian: 


Ông đồ vẫn ngôi đấy, 
Qua đường không ai hay, 
Lá vàng rơi trên giấy; 
Ngoài giời mưa bụi bay. 


Năm nay đào lại nở, 

Không thấy ông đồ xưa. 
Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ? 


Bài thơ Ông Đồ được chuyên ngữ sang hàng chục thứ tiếng khác như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng 
Trung, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Thụy Điền, tiếng Ả Rập, tiếng Đan Mạch... Đặc biệt một tờ báo 
ở Châu Phi đã cùng một lúc in bài thơ này bằng ba thứ tiếng Anh, Pháp, Ả Rập. Bản dịch tiếng 
Anh của bài thơ này phỏ biến nhất là các bản dịch của Phạm Trọng Lệ (The Firmament Liïteracu 
Journal, 1972), Thomas Le (2oo5) và Vương Thu Trang (2o11).|4l[5lI6] 


Có ba dịch giả đã chuyên Ông Đỏ sang Pháp ngữ, người dịch đầu tiên là phóng viên của tờ 
LUHumanité nhưng bản địch phổ biến nhất là của chính tác giả Vũ Đình Liên dịch cùng với 
Mireille Gansel:L7Ì 


Chaque année s ouvre la fleur du pêcher 
On retrouve le vieux lettré 

encre de chine, papier pourpre étalés 
Sur un troftoir parmi tant de passanfs 


Bản dịch tiếng Trung của bài thơ này cũng có rất nhiều, phố biến với tên gọi Lão Tú Tài (#: 2® 


3). 


Chú thích 


1. ^ Ở khoa tiếng Pháp trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội có một hội trường 
mang tên ông. 

2. ^ Gồm Vũ Đình Liên, Đỗ Đức Hiểu, Lê Thước, Trương Chính, Lê Trí Viễn. 

3. ^ Thi nhân Việt nam 1932-1941 (Hoài Thanh-Hoài Chân). 

4. ^ “The meaning of Tết in Vietnam | Tập San Việt Học” (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc 
ngày 3 tháng 3 năm 2022. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2022. 

sói “Thế Hữu Văn Đàn: The Firmamert Literacy Journal, 2018”. online.fliphtml5.com. Lưu trữ 
bản gôc ngày 25 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2022. 

6. ^ “Thu-Trang Vuong. (2011). The Master”. mindsponge.info (bằng tiếng Anh). 21 tháng 12 
năm 2022. Lưu trữ bản gỗôc ngày 23 tháng 12 năm 2022. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 
2022. 

7. ^ Dân, Trương Văn. “Người muôn năm cũ...". khoavanhoc-ngonngu.edu.vn. Lưu trữ bản 
gốc ngày 3 tháng 3 năm 2022. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2022. 


12/25/2022, 12:41 PM 


https://vI.wikipedia.org/wIki/V%CS%A9_ %C4%90%C3%ACnh L... 


Vũ Đình Liên - Wikipedia tiêng Việt https://vi.wikipedia.org/wIk1/V%CS%A9_ %C4%90%C3%ACnh L... 


Liên kết ngoài 


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vũ_Đình_ Liên&oldid=694700647 


3 of3 12/25/2022, 12:41 PM 


